Hành trình một năm kỳ lạ của tôi với bayesvl và BME 


1of3 


Tạp chí e-ISSN: 2734-9365 


Kinh (tế 
và Iư báo 


Economy & Forecast Review ®) n Í Ï ne 
VIỆN CHIẾN LƯỤC PHÁT TRIỂN - BỘ KẾ H0ACH VÀ ĐẨU TƯ 


Trang chủ/Diễn đàn khoa học/Công bố nghiên cứu 


Hành trình một năm kỳ lạ của tôi với bayesvl và BMF 
22:29 | 31/05/2024 


Với sự hiện diện của cộng đồng “BMF analytics”, dần đân, những khó khăn cũng đã được giải quyết, các câu hỏi 
sẽ tìm được câu trả lời... 

Là một nhà nghiên cứu non trẻ, thiếu cả kinh nghiệm và nguồn lực, chưa kể đến sự tự tin và bản lĩnh để đảm nhận những vai 
trò quan trọng, một năm trước đây, tôi không thể hình dung mình sẽ có thể có được vị trí dẫn đầu trong một nghiên cứu 
đăng trên ấn phẩm lâu đời của Viện Hàn lâm Khoa học Úc như Animal Production Science. Tuy nhiên, điều tưởng chừng như 
một giấc mơ xa vời đó đã trở thành hiện thực, khi gần đây nghiên cứu của chúng tôi có tựa đề “Improving the market for 
livestock production households to alleviate food insecurity in the Philippines” [1] đã được chính thức công bố. Thông qua 
bài viết này, tôi muốn chia sẻ hành trình phát triển khả năng, thái độ và thực hành (KAP) của cá nhân mình với đồng nghiệp 
và các nhà nghiên cứu trẻ - những người đang nỗ lực phấn đấu trên con đường nghiên cứu khoa học. 


Trước tiên, phải khẳng định rằng đối với chúng tôi, công cụ làm việc hiệu quả là rất quan trọng, cần thiết để giảm bớt thách 
thức và tiết kiệm thời gian cũng như công sức. Một năm trước, khi lần đầu tiên tôi biết đến chương trình bayesvl [2], thật khó 
để hình dung ra tác động đáng kể của nó đối với kiến thức, thái độ và thực hành (KAP) của tôi. Chương trình này được giới 
thiệu chính thức tới người dùng tại Việt Nam thông qua báo Khoa học & Phát triển vào năm 2019 [3], một thời gian rất ngắn 
ngay sau khi được phê duyệt vào thư viện chuẩn CRAN. Tuy nhiên, tôi tiếp cận với chương trình khá muộn, tới 4 năm sau khi 
nó đã chính thức ra đời và được giới thiệu. Đến nay, chương trình đã bước sang tuổi thứ 6, với những thông tin về quá trình 
phát triển và tính năng đóng góp đã được thống kê chỉ tiết [4]. 


0.4 


~0.25 
~0.4 
2000 3000 4000 S000 2000 3000 4000 S000 2000 3000 4000 S000 


Hình ảnh được sản xuất bởi chương trình bayesvl 


Trên thực tế, một năm trước, tôi đang phải dò dẫm tìm kiếm cách thức tiếp cận để giải quyết những vấn đề và chủ đề 
nghiên cứu mà từ đó có thể giúp bản thân tôi học hỏi, tiến bộ và vượt qua thử thách. Quá trình tìm kiếm đó dẫn tôi đến với 
cộng đồng BME, nơi được thiết kế để kết hợp ứng dụng giữa bayesvf và lý thuyết mindsponge, nhằm làm tăng tính hữu dụng 
và công năng của phân tích thống kê hiện đại trong các bài toán nghiên cứu khoa học xã hội liên ngành. Hệ thống công cụ 
này được gọi tắt là “BME analytics”. Mặc dù có những bối rối ban đầu, nhưng sự có mặt của hai cuốn sách trợ giúp [5-6] đã 
giúp củng cố niềm tin của tôi rằng, tôi có thể bắt tay tìm hiểu và sau đó làm chủ được quá trình ứng dụng “BMF analytics". 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(@/print_article&i=28879 


5/31/2024, 11:29 PM 


Hành trình một năm kỳ lạ của tôi với bayesvl và BMEF 


2of3 


Multi-filtering 
process: 
Cost-benefit 

judgement 


Multi-filtering 
eSS: 
Trust evaluator 


Availability of 
information 


tÍ 


len Mindset 
Behaviors Th he ke NRÙ)Y or uờ) P 
Feelings ` 4 


Quy trình tiến hành nghiên cứu dựa trên BMF hỗ trợ các nhà nghiên cứu khái niệm hóa nghiên cứu, xây dựng mô hình và 
xác định các câu hỏi cũng như mục tiêu nghiên cứu [7] 


Quả thực, quá trình ấy không phải lúc nào cũng suôn sẻ, như một nhà khoa học châu Âu thời trung cổ đã từng nói: Không có 
đường tắt trong khoa học. Tuy thế, với sự hiện diện của cộng đồng “BMEF analytics”, dần dần, những khó khăn cũng đã được 
giải quyết, các câu hỏi sẽ tìm được câu trả lời. Việc tập trung ý chí và thời gian vào từng vấn đề cụ thể với số liệu, mô hình, 
biện luận, logic phía sau đáp án... sẽ thúc đẩy tiến triển của “đường cong kinh nghiệm (learning curve). Hơn thế nữa, làm 
việc cùng với những nhà nghiên cứu dày dạn kinh nghiệm giúp cho các vấn đề hóc búa sẽ bớt “đáng sợ” so với việc phải suy 
nghĩ hoàn toàn đơn độc. Cũng chính nhờ sự động viên và sẵn sàng làm điểm tựa tinh thần, tôi đã có đủ can đảm để dẫn dắt 
một nghiên cứu như [1]. 


Hiện nay, dường như cộng đồng cũng đang mở rộng thêm từ xuất phát điểm khiêm tốn, thông qua những nỗ lực giới thiệu 
ứng dụng trong công việc như: chương trình VIASM-HANU 20283, với tác giả của BMF analytics trực tiếp tham dự với nhiều 
cán bộ nghiên cứu đại học [7]. Những học viên nói trên cũng đã có sản phẩm xuất bản bằng phương pháp luận BMF và sử 
dụng bayesvl vào đầu năm 2024 trên The VMOST Journal of Social Sciences and Humanities, tạp chí được xuất bản và đầu 
tư trọng điểm bởi Bộ Khoa học và Công nghệ [BỊ. 


Nhân dịp chương trình bayesvl đi qua trọn vẹn 5 năm đầu tiên, tôi hy vọng những dòng chia sẻ này tới được những người 
cũng giống như tôi hơn một năm trước, đang trên đường tìm cho mình một lối đi trong nghiên cứu. Biết đâu, bayesvl và BMEF 
analytics lại chính là hệ thống giúp tạo ra manh mối. 


Tài liệu tham khảo: 


[1] Duong, M. P. T., ef al. (2024). Improving the market for livestock production households to alleviate food insecurity in the 
Philippines. Animal Production Science, 64(7), AN23349. https://doi.org/10.1071/AN23349 


[2] La, V. P, & Vuong, Q. H. (2019). bayesvl: Visually learning the graphical structure of Bayesian networks and performing 
MCMC with 'Starr. https://cran.r-project.org/package=bayesvl 


[3] Hạnh, H. P. (2019). Chương trình máy tính bayesvl trong môi trường R: Đóng góp Việt cho khoa học thế giới. https:// 
khoahocphattrien.vn/khoa-hoc/chuong-trinh-may-tinh-bayesvl-trong-moi-truong-r-dong-gop-viet-cho-khoa-hoc-the-gioi/ 
20190613093044113p1c160.htm 


4] Huệ, N. T. H. (2024). Nhìn lại 5 năm phát triển chương trình phân tích thống kê Bayes của người Việt. https:// 
kinhtevadubao.vn/nhin-lai-5-nam-phat-trien-chuong-trinh-phan-tich-thong-ke-bayes-cua-nguoi-viet-28667.html 


5] Vuong, Q. H., Nguyen, M. H., & La, V. P. (Eds.). (2022). The mindsponge and BMF analytics for innovative thinking in social 
sciences and humanities. Walter de Gruyter GmbH. https:/www.amazon.com/dp/B0C4ZK3M74 


6] Vuong, Q. H. (2023). Mindsponge theory. Walter de Gruyter GmbH. https://www.amazon.com/dp/B0C3WHZ2B3 


7] Yến, N. T. Q. (2023). Sinh hoạt khoa học VIASM HANU mang BMF Analytics đến với KHXH&NV. https://kinhtevadubao.vn/ 
sinh-hoat-khoa-hoc-viasm-hanu-mang-bmf-analytics-den-voi-khxhnv-27529.html 


8] Nguyen, M. H., et al. (2024). Effects of water scarcity awareness and climate change belief on recycled water usage 
willingness: Evidence from New Mexico, United States. The VMOST Journal of Social Sciences and Humanities, 66(1), 
62-75. https:/⁄/d.vjst.vn/index.php/vmost_jossh/article/view/344 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(@/print_article&i=28879 


5/31/2024, 11:29 PM 


Hành trình một năm kỳ lạ của tôi với bayesvl và BMF https://kinhtevadubao.vn/apicenter(/print_article&i=28879 


TS. Dương Thị Minh Phượng 


Trường Đại học Tôn Đức Thắng 


URL: https://kinhtevadubao.vn/hanh-trinh-mot-nam-ky-la-cua-toi-voi-bayesvl-va-bmf-28879.html 


© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 


3 of3 5/31/2024, 11:29 PM 


